lslamHouse*c^ 


1437 


Con Tim Chai Cứng 




<Tiếng Việt - Vietnamese - ĂjJJl > 

-»t= =f«- 


Abu Hisaan Ibnu Ysa 


9 - 





Con Tim Chai Cứng 


4jỏ\ plạ 

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, 
Đắng Rắt Mực Khoan Dung 


J 


V 

s 


r 


glịiil jd)l 5>=4} jlịíJl J>=4 glil ^ yủl glỊál nil 

íỊi Jiịj j1ắìi liấ Ji>í ^ jp Íiíái tá ạ^i, *í 4Ỉ>1 *ÍJ kilị 'í 5' J4líj 

yii 4^-55 ma Iíi^áj 

5^3 4^1 5UA§]Ịj 41 J$I ^1^5 4ịĩ jpj i]jLj ^ £ííu 41 H^I 

lá tgỊSll jị õl^L Ị4ự 


ỹ 0 _ I Sì 

: -C*_> 


Thân hữu Muslim thân mến, ngày nay chúng ta không ngừng nghe thông tin 
về động đất, hầu nhu khắp mọi nơi trên thế giới đều xảy ra động đất có nơi chỉ có 
rung chuyển nhẹ, có nơi rung chuyển nuốt chửng toàn bộ thành phố. Với sự rung 
chuyển đó hoặc sự thay đổi của vũ trụ này trong đó có trời, đất không hề xảy ra 
ngẫu nhiên bao giờ, tất cả đều nằm trong sự chi phối của Allah, bởi không một 
chiếc lá nào rụng, cũng không một sự chuyển động nào chuyển động mà lại không 
nằm trong kiến thức, nằm trong sự tiền định của Allah và chúng chỉ xảy ra theo sắc 
lệnh của Ngài: 


^ Ã_ijj ìsâ ’*Â Láj \j jịi\ (3 Lá ^Ị. ^ ^ỊịULá JữJJJ^J0ỳ 

59 : f UẦH gj> yisS' 4 \ ^ % yJ5 % J?jỉ\ ouđi 4 j£. % \&ú 


<Mọi chìa khóa của cõi vô hình đều nằm noi Allah, không ai biết về nó ngoại 
trừ Ngài, Ngài còn biết rõ mọi thứ trên đất liền và cả dưới lòng đại dương, 
không một chiếc lá nào rụng xuống, không một hạt giống nào nằm sâu dưới cái 
u tối của đất đai, cũng không một cái xanh tưoi hay cái khô héo nào mà Ngài 
lại không biết rõ về chúng, (tất cả) đều được ghi sẵn trong một quyến số (định 
mệnh) rõ ràng.^ Al-An-a'm: 59 (chuông 6). Và truớc đây, Thiên Sứ mỗi khi 
thấy gió lùa các đám mây trên trời gom tụ lại thì Nguời liền tỏ vẻ hoảng sợ liền 
quay vào nhà mà tụng niệm và cầu xin Allah không ngừng, thấy lạ bà A’-ishah íỊs 
hỏi: “ Thưa Thiên Sứ, khỉ mọi người nhìn thấy gió lùa các đám gom tụ lại là mọi 
người mừng rỡ vì trời sẳp mưa, cỏn Thiên Sứ sao lại tỏ vẻ hoảng sợ vậy ?" Thiên 
Sứ XsiỊL đáp: 


Laị^il 513 ^\jã 4 JÒ\ 5 ^ LLcc- Lổ>jIc- 5 5 l ^JLaỊÍ LáJ tÃ-íỏlc- \j} 
\2>jí ej |3 LLli^ íuLc. ^ 5 * ặỷ ìỷ ( 51*4 J\i L 'S ịILUỉ (3 biýfc«j \j\j LJL>- 4 iv 3 

ft ^Ji I£*i 0 ỊJ £- 4 j ^ỉùsỊự& M I Lá ỳb Jj ( _ỳ 3 jiố 1 jcÁ Ịjỉ\s ^ 4 * oj' 


IslamHouse • com 


Con Tim Chai Cứng 


so2c3ỉ 



/ 


“Này A’-ishah, điều gì có thể làm Ta an lòng nếu đó là cơn gió mang hình 
phạt của Allah đến. Rằng có rất nhiều cộng đồng đã bị Allah dùng cơn gió 
hủy diệt hết bọn họ khi họ nhìn thấy các đám mây tương tự kéo đến, giống 
như Allah đã miêu tả về giáo dân của Hud ^Đen khi chúng (giáo dân 
của Hud) nhìn thấy cơn gió lùa mây bay đến thung lũng của chúng thì 
chúng mừng reo: “Đây là cơn gió mang mưa đến cho chúng ta đây mà”. 
Không đâu, đó là con gió mang hình phạt đau đớn đến trừng phạt các 
ngưoi, điều mà các ngươi đã thách thức (trước đây) * Cơn gió đó hủy hoại 
tất cả mọi thứ theo lệnh của Thượng Đe sai bảo. Đen sáng hôm sau không 
còn thứ gì tồn tại cả ngoại những ngôi nhà xơ xác, điêu tàn của chúng. Đó là 
hình phạt mà TA dùng đế trừng trị đám người ngông cuồng, đám người bất 
tuân.l A*l-Ahqaaf: 24 - 25 (chương 4*6).” 

Vào ngày tại Madinah xảy ra nhật thực Thiên Sứ đã vội vã rời khỏi 
nhà đến Masjid, Người quên mất chiếc áo khoác thường ngày khoác lên vai mồi 
khi ra ngoài do Người hoảng sợ, Thiên Sứ tập trung mọi người hành lễ 
Salah rất dài khác hoàn toàn với lễ Salah hàng ngày. Xong Salah Người hướng 
về mọi người vừa khóc, vừa nói làm tất cả mọi người khóc theo, Người cho biết 
rằng sự thay đổi bất thường này Allah muốn cảnh dọa đám nô lệ của Ngài. 

Thân hữu Muslim, với mọi thay đổi và chuyển hóa lạ thường của vũ trụ, 
Allah muốn con người nhìn đó mà kiếm điếm, thấy đó mà sám hối trở về với 
Ngài. Tuy nhiên, với biết bao biết đổi của tự nhiên xảy ra liên tiếp nào là lũ lụt, 
nào là thiên tai, nào là hạn hán, nào là hỏa hoạn, nào là giết chóc V.V.. vẫn không 
làm con người thức tỉnh, con người vẫn thản nhiên, vẫn dửng dưng xem như 
không có chuyện gì xảy ra, 



4việc xét xử nhân loại ngày càng đến gần, nhưng chúng thường vẫn cứ dửng 
dưng quay mặt bỏ đi không hề quan tâm * Mặc dù chúng đã nghe thấy không 
sót một lòi cảnh báo nào đến từ Thượng Đe của chúng nhưng chúng chỉ nghe 
vói tinh thần bông đùa và vô tâm * Con tim của chúng chẳng thèm quan tâm.^ 

Al-Ambiya: 1-2 (Chương 21). 

Thử hỏi điều gì có thế ngăn cản Allah khi Ngài muốn trái đất rung chuyến 
giống như Ngài đã rung chuyển tiêu diệt một số thế hệ trước chúng ta như đã xảy ra 
ở Iran, ở Đài Loan, ở Thái Lan, ở Nhật Bản, ở Mỹ, ở Châu Âu .V.V.. và ngày nay 
việc động đất đó vẫn không ngừng xảy ra khắp mọi nơi. Dầu cho khoa học hiện đại 
ngày nay có tính toán, có dự đón, có khám phá các nguyên nhân dẫn đến động đất 


IslamHouse • com 


Con Tim Chai Cứng 

' r 





thì tất cả vốn cũng là lý do chấn an con người, bởi tất cả mọi chuyển động của vũ 
trụ và trời đất đều xảy ra theo ý muốn của Allah: 


40 ịi. ỉ) J=> Á ỏ\ à£Ậ ĨSị úỷ iđr 


^Rằng lòi phán của TA khi muốn điều gì đó xảy ra, chỉ cần TA phán: “ Hãy 
thành ” thì nó sẽ thành ngay lập tức.l Al-Nahl: 40 (chưong 16). Allah sử dụng 
các thay đổi này muốn cảnh cáo con người, những người đang say đấm trong tội 
lỗi, những người chìm sâu trong dục vọng: 

\ìả> á Jit ỏỉỉ AV 6 Ịj>j \1± r&k ầ &i5í jií 

99 - 97 :i_M j£>1\ ^1) 4Ỉll 4 jỊ AA (3jịiJb 

^Chẳng lẽ dân CU’ của các thị trấn cảm thấy an toàn chăng khi cơn thịnh nộ 
của TA đến chụp bắt chúng vào ban đêm trong lúc chúng đang yên giấc ? * 
Hoặc phải chăng chúng cảm thấy an toàn khi cơn thịnh nộ của TA đến vói 
chúng vào lúc mặt trời lên cao khi chúng đang vui đùa ? * Hoặc phải chăng 
chúng cảm thấy an toàn trước kế hoạch bí mật của Allah? Quả thật, chẳng ai 
cảm thấy an toàn trước sự phấn nộ của Allah ngoại trù’ đám ngưòi thua thiệt.l 
Al-A'raaf: 97 - 99 (chương 7). Thấy đó, đã có biết bao xứ sở, biết bao quê hương, 
biết bao tập thể đã bị Allah trừng phạt lúc họ đang ngủ say sưa, lúc họ đang nô đùa, 
đang lao động sản xuất, đang làm việc vào buổi sáng bổng hình phạt của Allah ập 
đến túm lấy họ. Với tất cả mọi hiện tượng đó Allah muốn những người còn lại lấy 
đó mà làm gương, lấy đó mà răng đe bản thân mình, lấy đó mà kiểm điểm hành 
động của mình trước khi quá muộn. 

Ngày nay chúng ta không ngừng nghe thông tin về động đất xảy ra khắp 
mọi nơi, âu đó cũng là dấu hiệu trong các dấu hiệu báo trước ngày tận thế sắp 
xảy ra như Thiên Sứ đã báo được thuật lại từ Abu Huroiroh do Al- 
Bukhori ghi: 


{- 


“Ngày tận thế sẽ không xảy ra cho đến khi kiến thức Islam bị mai một, đến 
khi động đất xảy ra triền miên, đến khi thời gian bị kéo gần lại và đến khi 
giết chóc xảy ra khắp nơi nơi.” 

Với hiện tượng động đất đã và đang xảy ra tín đồ Muslim chúng ta cần 
phải rung chuyển con tim chai cứng trong lòng ngực, cần phải tuôn trào dòng lệ 
đã khô cằn, nếu chúng ta đã từng than van hạn hán, khô cằn của thiên thiên thì 
hạn hán và khô cằn của dòng lệ làm chúng ta không thế khóc trước bao biến đổi 
quanh ta mới là điều nguy hiểm, mới là điều đáng để con người lo lắng, đáng để 
con người sợ hãi. Chẳng lẻ với bao tội lỗi mà chúng ta đã làm không đáng bị 
Allah rung chuyển đất dưới chân chúng ta sao? 


IslamHouse • com 


Con Tim Chai Cứng 


so4caỉ 



/ 


ểHãy nói đi (Muhammad): “Rằng Ngài thừa khả năng giáng hành phạt 
trừng trị các ngươi từ phía trên các ngươi hoặc từ dưới chân các ngươi hoặc 
cho các ngươi chia rẻ lẫn nhau đế các ngươi nếm sự lợi hại của nhau Hãy 
nhìn xem, TA đã thay đối vũ trụ như thế nào, mong rằng con người nhận 
biết được điều đó.^ Al-An-am: 65 (chương 6). 

Đúng vậy, Allah thừa khả năng trừng phạt con người chúng ta bằng mọi 
cách Ngài muốn và làm sao chúng ta không đáng bị Allah rung chuyển đất dưới 
chân cho được trong khi chúng ta đáng bị thế. Xin thề với Allah, rằng con người 
chúng ta đang sống trong lòng quãng đại của Allah, sống trong sự tha thứ của 
Ngài, sống trong sự chịu đựng của Ngài, nếu không là chúng ta đã bị Ngài trừng 
phạt mất rồi: 



ÌVầ giá như Allah chi tiết tính toán mọi bất công, mọi tội lỗi mà con người 
đã làm, chắc rằng sẽ không một sinh vật nào còn sống được.l Al-Nahl: 61 
(chương 16). 

Làm sao chúng ta không đáng bị Allah rung chuyến đất dưới chân cho 
được trong khi ngay trong cộng đồng chúng ta có người mắn chửi Allah, có 
người xúc phạm Allah, xúc phạm Waly của Ngài. 

Làm sao chúng ta không đáng bị Allah rung chuyển đất dưới chân cho 
được trong khi có người trong chúng ta chế nhạo Sunnah của Thiên Sứ XX ; có 
người khi được báo cho biết đây là Sunnah của Thiên Sứ XX thì họ lại phớt lờ 
đi hoặc họ sẽ đáp biểu môi mà đáp: “ Trước giờ, ở đây không làm như vậy” hoặc 
họ sẽ nói: “Cổ Hakim (giáo cả) ở đây đó giờ không có làm ”, có lẽ những người 
này tin rằng Islam được ông bà mang đến thì phải. Trước đây, khi Abdullah 
con trai của U’mar ra lệnh người hành hương thực hiện Hajj Tamadtua’ vì 
Thiên Sứ XX đã bảo thế, mọi người lại nói: “Này con trai của Ư’mar, rằng cha 
của cậu và Abu Bakr cấm mọi người thực hiện Hajj Tamadtua ông Abdullah 
nối giận nói: 



“Ta e rằng có một tảng đá trên trời sắp giáng xuống các ngươi, ta nói Thiên Sứ 
XX của Allah đã nói, vậy mà các ngươi dám bào chửa bằng lời nói của Abu 
Bakr và U’mar .” Trích từ Fataawa tổng hợp của Sheikh Al-Islam Ibnu 
Taimiyah. 


IslamHouse • com 


Con Tim Chai Cứng 

A r 





được trong khi trong chúng ta có người bỏ bê lễ nguyện Salah, có người không 
tham gia Salah tập thể trong khi không có bất cứ lý do gì cản y đến Masjid, 
dường như Masjid chỉ dành riêng cho một số người nhất định đến thì phải. 


Làm sao chúng ta không đáng bị Allah rung chuyến đất dưới chân cho 
được trong khi Allah cấm Riba (ăn tiền lời, vay lãi) thì vẫn có người tìm cách đe 
làm Riba, họ diện mọi lý do bào chữa cho việc làm xấu xa của mình, 


ljJ \jừu p <jli 'VA <j[ ^yỊ £jíị l u \jjbj Ị^ÃjỊ \ỳjs\í 

:S ^ Da" h!j 0 hỉ piịs <3^3 ^]j-Ị 33 4lil <— 


279 -278 


4Hõi những ai có đửc tin, nếu các ngươi thực sự là những ngưòi tin tưởng 
thì hãy kính sợ Allah mà bỏ đi phần tiền lời cho vay * Nhưng nếu các ngươi 
không thi hành theo thì hãy coi chừng một cuộc chiến từ Allah và Thiên Sứ của 
Ngài. Tuy nhiên, nếu các ngươi biết hối cải thì các ngươi được lấy lại tiền vốn 
của mình, đây là cách các ngươi không gây bất công cho ai và cũng không bị 
thiệt thòi.^ Al-Baqoroh: 278 - 279 (chương 2). 

Làm sao chúng ta không đáng bị Allah rung chuyển đất dưới chân cho 
được trong khi trong chúng ta có người hối lộ, nhận tiền hối lộ, ăn chặn tiền trẻ 
mồ côi, mua bán Harom, dối trá trong giao dịch. 

Làm sao chúng ta không đáng bị Allah rung chuyển đất dưới chân cho 
được trong khi trong chúng ta có người uống rượu, sử dụng chất nghiện như cần 
xa, thuốc lá, chẳng những không giấu diếm ngược lại họ còn công khai làm 
những điều Harom đó, dường như đối với họ nó là điều Halal thì phải. 

Làm sao chúng ta không đáng bị Allah rung chuyến đất dưới chân cho 
được trong khi Zina (tình dục ngoài hôn nhân) lan tràn khắp mọi nơi và thậm chỉ 
xảy ra ngay trong cộng đồng chúng ta, nhiều đến mức mọi người xem nó quá 
bình thường. 

Làm sao chúng ta không đáng bị Allah rung chuyển đất dưới chân cho 
được trong khi trong chúng ta bất hiếu với cha mẹ, đoạt tuyệt tình dòng tộc, gây 
khó dễ người hành xóm, cư xử vô cảm với xóm giềng. 

Làm sao chúng ta không đáng bị Allah rung chuyến đất dưới chân cho 
được trong khi trong chúng ta lấy dối trá, lấy lường gạt làm lề lối sống của mình, 
họ biện hộ rằng mua bán không nói dối là không bán được, vì vậy họ sẵn sàng 
dối trá bằng mọi hình thức từ lời nói đến hành động. 

Làm sao chúng ta không đáng bị Allah rung chuyển đất dưới chân cho 
được trong khi trong chúng ta bất cứ cuộc trò chuyện nào cũng có nói xấu, nói 
phỉ báng, vu khống, nói châm chọc, nói cho nhau buồn lòng, moi chuyện xấu 
của người ta ra để nói. 


IslamHouse • com 


Con Tim Chai Cứng 

ĨOỔCSỈ 

A r 





Làm sao chúng ta không đáng bị Allah rung chuyên đât dưới chân cho 
được trong khi trong chúng ta có rất nhiều phụ nữ rời khỏi nhà không che kín 
thân mình, nhìn họ với người ngoại đạo gần như không thế phân biệt được. 


Làm sao chúng ta không đáng bị Allah rung chuyển đất dưới chân cho 
được trong khi bùa ngải và bói toán lan tràn được mọi người sử dụng để chữa 
bệnh, để tìm đồ bị mất, để xem tuổi tác khi cưới gã, để xem ngày tốt xấu khi làm 
ăn, khi cất nhà thậm chí có người mưu sinh bằng bùa ngãi và bói toán. 

Làm sao chúng ta không đáng bị Allah rung chuyến đất dưới chân cho 
được trong khi trong chúng ta không đoàn kết, chúng ta luôn tìm cách chia rẻ, 
luôn tìm cách để mọi người không tiếng nói chung, ganh tị lẫn nhau, ganh ghét 
nhau, hiềm khích nhau. 

Thử hỏi vói tất cả tội lỗi chúng ta vừa nghe không đáng để chúng ta bị 
nhấn chìm, không đáng bị trừng phạt hay sao?? Ôi, nhân từ thay Allah! ! ! 

Thân hữu Muslim, một tập thể Islam được ví như đi trên một chiếc 
thuyền, nếu chiếc thuyền bình an thì cả tập the bình an còn nếu chiếc thuyền bị 
thủng thì cả tập thể sẽ chết chìm, như Thiên Sứ XsiỊL đã nói: 

UljJ ịlẬÌỷâ Jp \jy> liỊ lịiuLi »\ (j 

\yệ- Jp \jX»-\ ( 3 ] J ilđuÁ ịỳSÍÌA í\ ẳj>- (j 

ỊJậ*j 

“Hình ảnh ngưòi duy trì giói luật của Allah và người vi phạm giống như 
hình ảnh một nhóm người đi cùng trên chiếc thuyền. Một số ngưòi ở khoan 
trên và một số khác ở khoang dưới, những người ở khoang dưới khi muốn 
lấy nước họ phải đi lên trên nên họ bàn nhau: “ Giá như chúng ta đục một 
cái lấy lo tại cho chúng ta đế lẩy nước khỏi phải làm phiền đến anh em ở 
khoang trên.” Neu nhóm người khoang trên đế mặc nhóm khoang dưới 
muốn làm sao tùy thích thì cả nhóm phải chết chìm, còn nếu ra tay ngăn 
cản họ thì cả nhóm được bình an.” Hadith do Al-Bukhori ghi. Vì vậy, Thiên 
Sứ bảo: 

ọÚLxị <jị 11 j£- 5 Ju 

ụbiUỊ Aj JÕ p eJJLC. 

“Ta xin thề vói Đấng nắm linh hồn Ta trong tay Ngài, rằng các ngưoi phải ra 
lệnh nhau làm việc thiện và cấm cản nhau làm việc sai trái còn không Allah sẽ 
trùm lên tất cả các ngươi một hình phạt nơi Ngài, lúc đó cho dù các ngươi có 
cầu xin Ngài thì Ngài cũng không chấp nhận.” Hadith do Abu Dawood, Al- 
Tirmizhi và Ahmad ghi. 


IslamHouse • com 


Con Tim Chai Cứng 


»07C5S 


/ 


Đúng vậy, răng tội lôi của môi người trong một tập thê được kêt chặt lại 
nhau, một khi tội lỗi không được ngăn chặn hoặc không giảm bớt thì lúc Allah nối 
giận Ngài sẽ trừng phạt cả một tập thể không chừa một ai kể cả người ngoan đạo, 


25 ịyLte ụỉíj 


ÌCảc ngưoi hãy sợ hãi về những tai họa, chắc chắn nó sẽ không dành riêng 
đế trừng phạt những kẻ làm tội lỗi trong các ngưoi đâu (mà nó sẽ hủy diệt 
toàn bộ).^ Al-Anfaal: 17 (chương 8). Có lần một người hỏi Thiên Sứ 

“ Chăng lẻ tất cả chúng ta bị hủy diệt kê cả trong chúng ta có người ngoan đạo 
hay sao ?” Thiên Sứ pljjjỹ<xAc đáp: 



“Đúng vậy, một khi tội lỗi lan tràn.” Chắc chắn thế, cơn thịnh nộ của Allah sẽ úp 
lên một tập thể nào đó khi tội lỗi lan tràn khắp tập thể, khi điều Harom được mọi 
người công khai làm tựa như việc đó đáng lẽ phải làm, còn ai đứng ra cấm cản hoặc 
nói đó là điều Harom thì tựa như y đã nói hoặc đã làm một điều tài trời vậy. 

Thân hữu Muslim, đối với những người làm tội lỗi với Allah nhưng không bị 
Allah trừng phạt ngay làm y ngộ nhận rằng mình được bình an rồi, mình đã được 
xóa tội rồi. Không đâu bạn, chính Shayton đã lường gạt bạn đến với suy nghĩ đó 
đấy. Sheikh Ibnu Al-Qoiyim nói trong sách “bệnh và cách chữa”: “ RằngAỉlah đã 
tích lũy hành phạt của người tội loi và ngông cuồng, Ngài trì hoãn việc trừng trị họ 
cho đến khi họ nằm trên giường bệnh.” Thế đấy, hành phạt có lẽ sẽ được trĩ hoãn 
không trừng phạt ngay sau khi phạm tội, điều đó không có nghĩa rằng Allah đã hài 
lòng về bạn, không có nghĩa là Allah đã cho bạn hưởng ân huệ của Ngài. Không, 
chẳng qua Ngài đối xử với bạn bằng sự chờ đợi và nhận nại, Ngài chờ đợi bạn quay 
lại sám hối mà cầu xin Ngài tha thứ trước khi bạn bị mất cơ hội, 



4và rằng sự sám hối không dành cho những kẻ luôn làm điều xấu xa tội lỗi 
cho đến khi hấp hối thì y mói nói: “ Bây giờ tôi ăn năn sám hối rồi” và cũng 
không dành cho những kẻ chết trong trạng thái Kaafir (phủ nhận Allah). 
Những kẻ đó đã được TA chuẩn bị sẵn cho chúng một hành phạt đau đớn.^ 

Al-Nisa: 18 (chương 4). 

4Ìll ẹ-ọ ^yA (J yỊ ỳú Íjm}\ <3jJÚjỐ 4jỏ\ (Jp Ăjíjấỉ! 



4Rằng Allah chỉ chấp nhận việc hối cải của những ai vì lầm lỡ mà phạm tội 
lỗi rồi nhanh chóng sám hối sau đó. Allah sẽ tha thứ cho những người như 
thế, bỏi Allah luôn am tường, luôn sáng suốt.^ Al-Nisa: 17 (chương 4). 


IslamHouse • com 


Con Tim Chai Cứng 


bo8c5ỉ 


/ 


về một trong các điều kiện để sự sám hối được chấp nhận là con người phải 
nhanh nhanh quay lại sám hối, từ bỏ ngay tội lỗi mà mình phạm và quay lại ngay 
với Allah trước khi mất co - hội tức trước khi hấp hối. Đừng cho rằng mình còn đang 
mạnh khỏe; đừng ỷ vào sự giàu có, ỷ vào quyền lực, ỷ vào chức vụ tạm thời. Tất cả 
chỉ là sự ngụy trang, chỉ là cái vỏ bọc, Thiên Sứ XsỊỉ: nói: 



“Khi anh thấy Allah ban cho ai đó hưng thịnh ở trần gian trong khi y chìm 
trong tội lỗi vói dục vọng của y, chẳng qua đó là sự cám dỗ.” Xong Người 
xướng đọc: 



4Một khi chúng quên bẵng đi lòi khuyến cáo mà chúng đã nhận được, TA mở 
toang cho chúng mọi cánh cửa (phồn vinh) về mọi vấn đề trong cuộc sống. Đen 
khi chúng chỉ còn biết khoe khoang về các tiện nghi mà chúng đã được ban 
cho thì lúc đó TA bắt phạt chúng một cách bất ngờ khiến chúng trở thành 
những kẻ trắng tay.l Al-An-a'm: 44 (chương 6). 

Thân hữu Muslim, chúng ta cần phải biết và tin rằng Allah cư xử với đám nô 
lệ của Ngài bằng lòng tha thứ nhiều hơn lẽ công bằng, nếu như Allah tính chi tiết 
tội lỗi mồi khi con người phạm tội thì hỡi ôi con người sẽ thấy rất nhiều điều lạ xảy 
ra như Ngài phán: 



4và nếu TA muốn là TA đã lấy đi ánh sáng, (lấy đi sự nhận thức) của 
chúng, lúc đó làm sao chúng nhìn thấy được đường đi (làm sao chúng nhận 
thức được chân lý) * Còn nếu muốn là TA đã hủy diệt chúng (hoặc biến 
chúng thành hình dạng khác), lúc đó chúng bất lực bước tói lại càng không 
thể thục lùi.^ Yaasin: 66 - 67 (Chương 36), theo Hadith do Al-Haakim ghi bằng 
đường truyền Hasan, Thiên Sứ nói: “Mỗi khi con cháu của Isro-il làm tội 
lỗi trong đêm, sáng đến là trước cửa nhà y bị viết dòng chữ người ở trong 
nhà này tối qua đã làm điều này, điều này.” Tuy nhiên Allah là Đấng Nhân 
Từ nên Ngài đã che đậy tội lỗi của họ, Ngài chịu đựng, nhẫn nại, chờ đợi, hi 
vọng đám nô lệ của Ngài biết sai mà dừng lại, biết sai mà sám hối. 

Thân hữu Muslim, ngày nay con tim của chúng ta dường như đã chai 
cứng hoàn toàn bằng chứng là khi chúng ta nghe được tin tức đâu đó xảy ra 
động đất chết hành trăm người, sụp mất cả thành phố nhưng con tim của chúng 
ta không tí rung động trong khi nơi Allah còn biết bao trận động đất khác Ngài 
vẫn chưa ra lệnh chúng xảy ra. Động đất là lời cảnh cáo từ Allah, rằng Ngài thừa 
khả năng rung chuyển toàn bộ trái đất, và giá như Ngài đã không chịu đựng, đã 


IslamHouse • com 


Con Tim Chai Cứng 

X r 





rằng chúng ta là nô lệ của Allah, sự tồn tại của con người trên trái đất này không 
phải chỉ để ăn uống, không phải chỉ để vui đùa, không phải chỉ để hơn thua, 
không phải chỉ để tranh giàu nghèo, tranh giành quyền lực mà con người vốn 
được tạo ra là để thờ phượng riêng Allah, 


56 


ill ýyiíàẳ 'ỉị jsì\j ỷ-í éi lí 


4yà TA (Allah) đã không tạo hóa ra loài Jin (ma) và loài người ngoại trừ là 
để chúng tôn thờ riêng TA.^ Al-Zariyat: 56 (chương 51). 

Thiên Sứ XsỊỉ: nói: “Vào đêm mà sáng đến mặt tròi sẽ mọc hướng tây 
nó rất dài. Người hành lễ Salah trong đêm thức dậy hành lễ vói số lượng 
Allah muốn, xong lại ngủ. Rồi y thức dậy thấy trời vẫn chưa sáng thì y lại 
Salah với số lượng Allah muốn, xong lại ngủ. Rồi y thức dậy thấy đêm vẫn 
còn quá dài thế là y hành lễ Salah tiếp vói số lượng Allah muốn, xong lại 
ngủ. Rồi y thức dậy nhưng đêm vẫn còn dài, y hoảng hốt chạy đi tìm mọi 
người. Rồi mọi ngưòi hoảng sợ mà kéo nhau đến Masjid.” Đúng vậy, chỉ có 
đến Masjid chúng ta mới được bình an, chỉ có đến Masjid chúng ta mới được an 
lòng, chẳng phải chúng ta đã thấy video và đã nghe về bảo Sunami cách đây vài 
năm, nó đã đập tan nát toàn bộ mọi thứ chỉ còn mồi Masjid, chỉ còn mồi ngôi 
nhà của Allah hay sao. Rằng Masjid chính là con tàu bảo vệ chúng ta trước mọi 
sóng gió bảo tố, bởi tin chắc chắn rằng ở các điểm giải trí, ở các khu đô thị, ở 
các khu du lịch sẽ không mang đến cho bạn cảm giác an lòng, bạn sẽ không 
nghe được lời chân lý, sẽ không nghe được lời Qur’an du dương hay lời Hadith 
của Thiên Sứ tất cả chỉ có thể tìm thấy ở Masjid. 

Tiếc thay, khi nhìn vào thực tế chúng ta hãy nhìn vào Masjid của mình 
với năm lễ nguyện Salah mỗi ngày, có bao nhiêu người đã đến hành lễ? số 
lượng thật quá ít, ít vô cùng. Đó là dấu hiệu của con tim đã bị chai cứng hoặc đã 
chết, là dấu hiệu của sự bất cần che lấp đi sự nhận thức, là dấu hiệu của niềm tin 
Iman đã rất yếu. 

Sheikh Ibnu Al-Ư’thaimieen ềế nói: Đe cứu con tim sống lại, đe lột bỏ đi 
cái vỏ chai cứng của nó chúng ta cần phải làm hai điều: 

Thứ nhất: Xướng đọc Qur’an thật nhiều, bởi Allah phán trong Qur’an: 

21 :^\ ịẬÍ\ ỵị ulaiồ- J£. ỉỷ Ỏ\^i3í \1Á \ủ'J\ ỷ} 

Cvếu như TA thiên khải Qur’an này lên quả núi, rằng Ngươi (Muhammad) sẽ 
thấy quả núi đó sẽ nghiêm trang đến vở vụn do nối khiếp sợ Allah.l' Al-Hashr: 
21 (chương 59). Tin rằng không có thứ nào lại chai cứng hơn đá núi nhưng nếu 
thiên khải Qur’an lên nó thì nó vẫn khiếp sợ đến vở vụn. Và Sheikh Abdul Qowi Sế 
nói: “Hãy duy trì việc học hỏi Qur ’an, rằng điều đó sẽ làm mềm nhũng những con 
tỉm đã bị chai cứng như đá núi .” Tuy nhiên, không phải chỉ có đọc xuông mà cần 
phải đọc bằng sự tập trung, bằng suy nghĩ, tin rằng điều này sẽ làm con tim mềm 
mại trở lại. 


IslamHouse • com 


Con Tim Chai Cứng 

»olOc« 


Thứ hai: Luôn miệng tụng niệm Allah bằng các câu La i la ha i 

A r 

lol loh, sub 



ha nol loh, ol lo hu ak bar, al ham du lil lah hoặc các câu tụng niệm khác tương tự 
kèm theo điều kiện là con tim và chiếc lưỡi phải kết hợp nhau, bởi cuộc sống phụ 
thuộc vào con tim nếu con tim biết tụng niệm Allah thì đó là con tim sống còn 
không là con tim bệnh hoặc đã chết, vì vậy mà Allah đã phán: 

28 :i_ÀêS3l ^ ^ jẲỊìl \UuLc4 ^Ua ^ỈJ 

4và Ngươi chớ nghe theo kẻ đã bị TA làm con tim y sao lẵng việc tụng niệm 

TA.j) Al-Kahf: 28 (chương 18), Allah đã không bảo Thiên Sứ Xs^nghe theo kẻ 
đã bị Ngài làm cho y câm miệng không tụng niệm Ngài, bởi có biết bao người 
cái miệng họ tụng niệm như con tim họ thì ở đâu đâu, cách tụng niệm này chang 
mang lại kết quả mỹ mãn cho người tụng niệm. Cách tụng niệm hữu ích là tụng 
niệm Allah bằng chiếc lưỡi và con tim biết lắng nghe, có thế mới giúp con tim 
sống trở lại, mới giúp con tim thoát được lóp vỏ chai cứng kia, có thế cơ thể mới 
sống khỏe, sống mạnh, như Allah phán: 

ủsịỉ g ủpM íjỉị ạ? ýlíi Qị&sí C!sf Ịọ J-í jjí Ííií) 

ỷí iíií ýjữM ý* <-ìị iS-iH íM ưii Sịl Ịíiĩ /ị ^ijỈỊ 

23 : J*ỷ\ 

^Allah đã thiên khải xuống lời phán tuyệt vời nhất trong Qur’an gồm 
những lòi phán miêu tả về hai vật thế đối lập nhau, làm cho ngưòi có đửc 
tin Iman phải rợn da gà vì khiếp sợ Thượng Đe chúng, rồi làn da đó lại 
nhẵn đi và con tim lại bình thản khi tụng niệm Allah. Vói những tính cách 
ngoan đạo đó Allah muốn ban cho ai tùy ý Ngài và ai đã bị Allah bỏ roi thì 
y chang tìm ra được nguồn chỉ đạo.^ Al-Zumar: 23 (chương 39). 

Cuối cùng, cầu xin Allah ban bình an và phúc lành cho Thiên Sứ 
Muhammad, cho gia quyến của Người cùng tất cả bằng hữu của Người. 


IslcimHouse • com 


lslarnHouse*c°m 


